BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 


Mỗi khi xuân về, theo thông lệ của tu viện Chân Không, đến ngày 30 Tết, 
quý Tăng, Ni và Phật tử tụ hội về đây để nghe những lời chỉ dạy quý báu của thầy 
viện chủ trong đêm G1ao Thừa. Thiền đường của tu viện vẫn giữ bộ mặt xưa, lặng 
lẽ tôn nghiêm giữa những hàng cây cô thụ, những tảng đá biến thành những băng 
ngồi, nay vẫn đang phơi mình dưới nắng, sương. Bên trong thiền đường cũng vẫn 
là cái giản dị thường nhật của tu viện. Tượng Đức Phật Thích Ca bằng xi măng 
mỉm cười nhìn xuống. Hai bên là hoa quả và lọ hương đang nghỉ ngút trước đài. 


Xin mời quý vị nghe bài giảng thứ nhất của thầy Viện Chủ trong đêm Giao 
Thừa. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Hôm nay tôi sẽ nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho quý vị 
nghe. Vì tất cả chúng ta tu mà nếu không nắm vững đầu mối của sự tu hành đó, thì 
có thê mình dễ đi lạc hoặc đi sai. Vì vậy nên hôm nay tôi nhân ngày cuối năm đề 
nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, để mỗi người thấy rõ con đường 
mà Đức Phật đã vạch sẵn, và cũng để cho mọi người biết được nguồn gốc của sự 
tu. 


Khi bắt đầu vào bài đó, tôi nói những lý do để cho quý vị thấy điều cần yếu 
của sự tu, bởi vì tất cả chúng ta là con người, thì con người nào cũng mang nặng 
những tánh yêu thương, quý trọng, gìn giữ, lo âu, sợ hãi, khổ đau v.v... là tại sao? 
Đều là vì cái bản thân này mà ra. Thì như vậy chủ yếu của sự tu hành là chúng ta 
phải biết được cái bản thân của người chúng ta như thế nào? 


Lâu nay mỗi người chúng ta cứ quen nhìn ra ngoài, cứ thấy hay, dở, tốt, xấu. 
Nói chung lại là chúng ta cứ chạy theo ngũ dục, chạy theo sáu trần mà quên ngay 
rằng con người mình là thế nào? Bởi không biết mình như thế nào, cho nên cả đời 
cứ quay cuồng trong sự tạo nghiệp, thọ khổ mà tự mình không biết. Vì vậy cho 
nên Đức Phật đầu tiên khi nói pháp cho năm anh em ông Kiều Trần Như thì ngài 
đi thắng vào vấn đề. Vấn đề đó là gì? Ngài không nói điều gì khác, mà chỉ thăng 
nơi con người. Phải biết con người mình như thế nào? Con người mình đau khổ 
hay là an vui? Nếu mình thương nó, mình trọng nó, mình gìn giữ nó thì hỏi nó là 
thật an vui mà mình quý trọng, mình thương yêu, mình gìn giữ, hay là nó là đau 


khổ mà mình quý trọng, mình thương yêu. Nếu không hiểu nó, mà mình đi hiểu tất 
cả sự vật bên ngoài thì đó là ngọn nhánh chớ không phải cội gốc. 


Nếu chúng ta đem hết tâm tư, đem hết khả năng của mình tìm kiếm, hiểu 
những gì ngoài chúng ta, thì đó chưa phải là căn bản. Cũng như cái nhà, chúng ta 
muốn hiểu cái nhà đó, trước tiên phải hiểu ông chủ nhà. Ông chủ nhà biết rồi thì 
cái nhà chúng ta phanh phui tìm hiểu không khó. Thì như vậy, con người mới là 
chủ, còn tất cả sự vật chung quanh chỉ là bạn mà thôi. Theo danh từ chuyên môn 
trong nhà Phật gọi là Chánh Báo và Y Báo. Chánh Báo là con người, mà Y Báo là 
hoàn cảnh hay là ngoại cảnh. Chánh Báo tốt thì Y Báo theo đó mà tốt. Chánh Báo 
xấu thì Y Báo theo đó mà xấu. Vì vậy cho nên Chánh Báo là chủ mà Y Báo là phụ. 
Thế mà chúng ta quen tìm hiểu Y Báo, mà không thấy rõ được Chánh Báo. Đó là 
một khuyết điểm lớn lao. 


Vì vậy cho nên khi Phật muốn dạy tu, đầu tiên Đức Phật bắt chúng ta phải 
xác định thân này là khổ hay vui? Thấy rõ điều đó, thì mọi vấn đề chúng ta mới 
thấy đúng. Bởi vì mọi phán đoán đều qua chúng ta, rồi mới nhìn sự vật. Nếu mình 
không biết mình, mà nói biết sự vật đúng lẽ thật thì chắc không bao giờ có. Cho 
nên phải biết mình đúng như sự thật rồi mới biết ngoại cảnh, biết nơi người đúng 
như sự thật. Còn nơi mình mà mình biết một cách sai lầm, thì với người, mình 
cũng biết một cách sai lầm! Rồi với ngoại cảnh mình cũng biết một cách sai lầm! 
Chủ yếu của đạo Phật là phải biết mình. Cho nên cái bài thuyết giảng đầu tiên của 
Đức Phật mang đề tài - Pháp Tứ Đế, mà trong Pháp Tứ Đề đó có cái đế số một 
Phật nói về Khô Đề. Nghe nói Khổ Đề thì quý vị tưởng nói cái khổ đó là cái gì xa 
lạ bên ngoài, nhưng sự thật Khô Đề là chỉ xác nhận nơi con người. Nơi con người 
này là khổ hay vui? Phải xác nhận lại con người mình là khổ hay vui. Nếu mình 
biết nó là khổ thì mình phải cố gắng mà tu để cho nó hết khổ. Còn mình biết nó là 
vui, thì tu làm chi cho thừa. Như vậy thì khi nhìn thắng thân này, chúng ta biết nó 
là khổ hay là vui? Biết đúng như thật rồi thì sau đó mới nói tới chuyện tu hành. 
Còn nếu chưa biết nó đúng như thật thì đừng nói tu làm gì. Tại sao vậy? Bởi vì 
thân này là cái gốc, là cội nguồn mà nếu mình không biết nó thì nói gì khác cũng 
là chuyện bên ngoài thôi. Cho nên Phật bắt chúng ta phải xác nhận thân này là khổ 
hay là vui. Đó là cái gốc của bài thuyết pháp đầu tiên. 


Nhưng mà nói tới cái gốc đó, thì mọi người chúng ta nghe Phật nói thân 
này là khổ. Mà mình xác nhận có khổ thật không? Đây là điều tôi phải nhắc lại lần 
nữa cho quý vị thấy. Ai nấy nghe Đức Phật nói thân này là khổ, thì họ đều cho 
rằng quan niệm đạo Phật là bi quan. Nghĩa là nhìn tới thân là thấy khổ. Khổ rồi 


đâm ra chán đời. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Đây là lẽ Đức Phật bắt chúng 
ta phải nhìn thấy cho đúng. Cho nên chữ "Khổ" không chưa đủ mà phải thêm chữ 
"Khổ Đé", cái khổ đó là đúng như thật. Chớ không phải chuyện tưởng tượng, 
không phải chuyện phi lý. Đức Phật nêu lên hoặc là Tứ Khổ hoặc là Bát Khổ. 


Tứ khổ là sinh, già, bệnh, chết. Nói sinh thì ta cứ nghĩ sinh là khi mình mới 
lọt lòng mẹ rồi thì khóc oa oa. Đó là khổ. Nhưng theo tôi thì mình phải nói sinh ra 
là trong một cuộc sống. Sinh hoạt hiện tại của mình, là khổ hay vui? Chứ lúc mới 
lọt lòng mẹ có khóc đi nữa, cũng không có cảm giác đau khổ như thế nào. Bây giờ 
ngay trong cuộc sống hàng ngày mà mình đang sống, quý vị thấy khổ hay vui? 
Nếu chúng ta xét kỹ từ thuở bé cho đến hiện giờ, người già thì sáu bây mươi, trẻ 
hơn thì bốn năm mươi, người trẻ nữa thì hai ba mươi, trong thời gian quý vị sống 
đó, những điều mình muốn được như ý nhiều hay là bất như ý nhiều? Muốn mười 
điều, nếu đạt được cao lắm là ba điều, bốn điều. Còn có khi mười điều mà chưa 
được một điều nữa. Mà cái gì như ý gọi là vui, còn bất như ý thì khổ. Như vậy tóm 
lại trong mười điều muốn được có hai ba điều vừa ý, còn đến bảy tám điều không 
vừa ý, thì như vậy cái nào nhiều? Khổ nhiều hay vui nhiều? Dĩ nhiên chúng ta 
thấy đó là khô nhiều, chứ không phải vui nhiều. Vì trong cuộc sống xây ra những 
điều bất như ý tức là đau khổ. Như vậy sinh là khổ hay là vui? Trong cuộc sống có 
bất như ý tức là phải khổ. Đó là lẽ thật không chối cãi được. 


Rồi già có khổ không? Thì điều đó không ai chối cãi được. Khi trẻ thì đi 
chơi tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm được. Còn khi già thì bị hạn chế đủ hết. Đi 
thì không được vững vàng, nói năng thì có khi lập cà lập cập, ăn thì răng rụng 
hoặc lung lay. Rồi cho tới mọi việc không được sung sướng như lúc xuân thời. Do 
đó già là khổ. Rồi tới cái thứ ba, bệnh có khổ không? Bệnh thì không ai thấy vui 
được hết. Bệnh là khổ. Đến cái thứ tư, chết có vui không? Chết cũng là khổ luôn. 
Thì như vậy, sinh , già, bệnh, chết là bốn cái không ai chối được "không phải đau 
khổ", mà đều thảy là đau khô. 


Như vậy đau khổ đó từ đâu mà ra? Bởi vì sinh, già, bệnh, chết đôi thay luôn 
luôn, không ở nguyên một vị trí cho nên mình bị chuyển biến. Chuyên biến cho 
nên mình buôn khổ, rồi mình nhọc nhăn đau khổ. Cái đau khổ đó là căn cứ trên cái 
thân vô thường. Bởi thân vô thường cho nên có sinh, có già, có bệnh, có chết. Thì 
trong bốn cái khổ đó, quý vị kiếm lại coi trên nhân gian này có người nào thoát 
khỏi bốn cái khổ đó không? Chắc không ai có. Người nào cũng phải chịu chung 
như vậy. 


Vì vậy cho nên Phật nói "Khổ Đế", - Khổ Đề là lẽ thật. Còn nếu đi xa chút 
nữa, thì Phật nói tám cái khổ: Ái biệt ly, Cầu bất đắc, Oán tăng hội, Ngũ ấm xí 
thạnh. Ái biệt ly tức là yêu thương mà xa lìa, vui hay khổ? Người thân mình xa lìa 
thì mình đau khổ. Rồi những người mình không ưa mà cứ giáp mặt hoài thì sao? 
Thì cũng không vui, cũng là khổ. Rồi cái mình thích, mong cầu mà không được 
như ý, đó cũng là khổ. Thì như vậy ba cái khổ đó là ba cái khổ về liên hệ bên 
ngoài. Còn bốn cái khổ trước là ngay nơi bản thân mình bị sinh, già, bệnh, chết. 
Nó đổi thay nên đau khổ. Rồi sự liên hệ mình và người, và những sự vật chung 
quanh. Những cái mình thích mà không được, đó là Cầu bất đắc. Rồi cái mình yêu 
thương mà bị xa lìa, đó là Ái biệt ly. Những cái mình không ưa mà cứ phải gặp, đó 
là Oán tắng hội. Rồi tới cái thứ tám là Ngũ ấm xí thạnh, tức là mang cái thân ngũ 
ấm này, nó là cái gốc của sự đau khổ, đó là cái chung. 


Nói tám khổ nhưng chỉ có bảy. Bốn khổ thuộc về thân tứ đại, còn ba khổ 
thuộc về đối với hoàn cảnh, đối với mọi người chung quanh. Khổ thứ tám chung 
cả thê xác lẫn tình thần tức là ngũ ấm, là phần vật chất và tinh thần của con người 
chung hợp lại là một vòng biến chuyên. Cho nên nói nó là đau khổ thì như vậy, 
nói chung lại mang cái thân vô thường là mang cái đau khổ. Nếu biết nó là vô 
thường, biết nó là đau khổ, thì mình có say mê để vun bồi, mà tô điểm, mà tạo 
những cái gì cho thật hơn người để nó hưởng hay không? Cũng như bây giờ quý vị 
biết rõ một món đồ giả, xài hai ba năm là bể, là hư, thì quý vị có nghĩ răng để món 
đồ đó mình rán tìm cách giữ được trăm năm, có nghĩ như vậy không? Hay là biết 
nó đúng hai năm, ba năm là phải hư, thì bây giờ trong khi mình cần thì nên tận 
dụng nó cho hữu ích. Chứ còn giữ nó, nó cũng hư! 


Như vậy mình biết rõ thân này là tạm bợ, là vô thường, là đau khổ, thì nếu 
mình không sử dụng nó bằng cách lợi mình, lợi người thì rất uỗng một cuộc đời. 
Vì vậy cho nên, thấy được thân đau khổ, tạm bợ rồi, chúng ta mới nây ra những 
tâm hồn vì người, lợi người, hay là làm lợi ích cho chúng sinh. Còn nếu thấy mình 
là lâu dài, là tốt đẹp, là quý báu thì sẽ sinh ra kiêu hãnh, ngã mạn. Thấy mình lâu 
dài, lo tích lũy dành dụm. Thấy mình hơn người thì tức là mình khinh kẻ khác. Do 
đó vừa thấy nó là hơn, là lâu dài, là quý báu thì bao nhiêu cái tật xấu nó theo đó. 
Chúng ta là Phật Tử đều thấy thân này vô thường, đau khổ. 


Đành rằng lý là như vậy, nhưng mà nhận để mà sống thì không dám nhận. 
Đó là những điều mà người ta không có gan, biết lẽ thật là như vậy mà không dám 
nhìn đúng lẽ thật đó, rồi cứ tưởng tượng mình còn sống dai. Vì vậy cho nên sự tu 
của mình vẫn còn yếu, việc làm lợi ích cho chúng sinh cũng vẫn nhè nhẹ chứ 


không dám nhiều. Đó là khuyết điểm của người Phật Tử chúng ta, cho nên đầu 
tiên Đức Phật bảo mình phải nhận cho xác thật thân này là đau khổ. Đã là đau khổ 
thì mình phải làm sao cho mình hết khổ, cho người hết khổ. Chứ không phải nói 
đau khổ rồi bó tay, bó gối rồi than khóc. 


Thấy khổ rồi, phải làm sao cho mình hết khổ, cho người hết khổ. Đó là mục 
tiêu của Phật dạy. Vì vậy cho nên tới Đề thứ hai là Tập Đé. Vì mình biết thân này 
là đau khổ, mà muốn hết thì phải làm sao? Thử hỏi tại sao mình mang cái thân đau 
khổ này? Tức là phải tìm nguyên nhân của nó. Đức Phật chỉ cho mình thấy nguyên 
nhân của nó. Nói đơn giản là do tham, sân, s1, tức là ba cái thứ độc. Còn nếu nói 
nhiều hơn nữa, thì nói rằng sáu thứ căn bản phiền não tham, sân, si, mạng, nghi, ác 
kiến. Đó là nhân tích tụ để rồi thành quả của cái thân đau khổ này. Từ thấy quả 
đau khổ, mình phăng lần tìm coi do nguyên nhân nào mà mang cái thân đau khổ 
này. Mình truy tìm thấu đáo thì mới biết do tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 


Nói về tham, sân, si, sở dĩ chúng ta khổ trong cuộc sống là vì có những điều 
bất như ý. Trong cuộc sống có những sự bất như ý, mà điều gì làm mình bấy như ý? 
Tại mình muốn điều đó mà không được. Mà muốn là thuộc về tham. Bởi có tham 
mới có bất như ý! Bởi vì tham của mình là tham vừa khả năng mình, hay là tham 
quá khả năng mình? Khả năng mình có năm mà mình tham tới cả ngàn. Tham quá 
sức như vậy, cho nên bất như ý quá nhiều. Thì như vậy mới biết rõ tham là gốc 
của đau khổ. Quý vị thấy có người nào, tham một cái này được rồi không tham 
nữa không? Hễ muốn cái này rồi thì muốn cái thứ hai. Thứ hai được rồi muốn thứ 
ba. Lúc nào tham cũng kéo tới. Nó chạy dài dài không có nơi đứng, không có chỗ 
thắng (hãm). Bởi không thắng được cho nên con người không bao giờ được như ý! 
Nghĩa là ở địa vị nào cũng bất như ý hết. Bởi vì lòng tham vô chừng, mà khả năng 
mình hữu hạn. Khả năng hữu hạn mà mang lòng tham vô chừng vô hạn thì làm sao 
mà không đau khổ. Vì vậy cho nên có lòng tham là có đau khổ. Rồi tôi hỏi quý vị, 
khi quý vị già, cảm thấy già quý vị khổ. Tại sao già lại là khổ? Tại mình muốn trẻ 
không muốn già. Mình muốn trẻ tức là mình tham trẻ, mà già nó đến thì tức nhiên 
là bất như ý rồi! Chớ mình đừng có tham trẻ, thì khi già nó tới, cứ cười với cái già 
thì có khổ gì đâu? Rồi hỏi tại sao chết là khổ? Tại mình muốn sống. Mình muốn 
sông mà cái chết nó đến thì mình thấy khô. 


Thì như vậy sinh khổ, già khổ, bịnh khổ, tử khổ gốc tại cái gì mà ra? Từ 
lòng tham, thì như vậy cái khô đó từ lòng tham. Nếu hết lòng tham thì bốn khổ đó 
đâu còn. Do tham mà có khổ. Do sân thì có khổ. Do si có khổ cũng dễ hiểu, bởi vì 
s¡ là không thấy đúng sự thật. Bởi vì không thấy đúng như thật cho nên mới tham 


bậy, tham bướng. Thấy đúng lẽ thật rồi thì khả năng mình bao nhiêu, thì thấy rõ 
bấy nhiêu. Thấy không sai lầm thì mình đâu có tham bậy, thì đâu có khổ. Tham rồi 
bất như ý mới khổ. Vì vậy cho nên tham, sân, si là gốc của đau khổ, là nguyên 
nhân của đau khổ. Rõ ràng như vậy. Biết rõ cái đau khổ không phải bỗng dưng có, 
mà gốc từ tham, sân, si hay là chung cả sáu căn bản phiền não. Như vậy thì muốn 
hết đau khổ phải làm sao? Phải tìm nguyên nhân bịnh, mà tìm được nguyên nhân 
bịnh rồi thì chừng đó trị nhân hay quả? Nếu nhân trị hết thì quả tự nhiên đâu còn. 
Diệt Đề tức là diệt cho hết nguyên nhân đã tạo thành quả đau khổ đó. Nguyên 
nhân đó diệt sạch rồi thì hết quả đau khổ. Mà hết quả đau khổ đó gọi là gì? Hết 
khổ gọi là vui. 


Như vậy chủ yếu của đạo Phật là dạy cho chúng ta từ thấy được quả đau 
khổ rồi, phăng tới nguyên nhân. Biết được nguyên nhân rồi tiêu diệt nguyên nhân 
đó, thì quả đau khổ hết. Cũng như mình biết bịnh đó là do vi trùng vì nó quấy phá 
hoành hành, bây giờ biết rồi dùng thuốc trị vi trùng đó, vi trùng đó chết hết rồi thì 
bịnh đó được sạch hết, được lành. Trị hết nguyên nhân rồi thì quả đau khổ đâu còn. 
Chữ "Diệt" này là diệt sạch nguyên nhân đau khổ. Thì cũng giống hệt như ông 
thầy thuốc trị hết vi trùng, vì trùng mà làm cho bịnh phát ra đó, diệt hết thì bịnh tự 
nhiên lành. Đó là tình thần Diệt Đề. 


Nhưng mà bây giờ biết được nguyên nhân thì phải có phương pháp để tiêu 
diệt nó. Cũng như mình biết được vi trùng rồi, bây giờ dùng thuốc gì đây? Thuốc 
gì có công hiệu nhất đối với đám vi trùng này, thì đó là phương pháp. Vì vậy cho 
nên tới điều thứ tư là Đạo Đề. Đạo Đề tức là phương thuốc diệt hết nguyên nhân 
đau khổ. Đạo Đề thì nhiều lắm, nói theo trong các kinh A Hàm có ba mươi bây 
phẩm trợ đạo. Nhưng mà phần nhiều về gốc thì nói Bát Chánh Đạo. Đó là tôi nói 
cho quý vị căn bản của Tứ Diệu Đé, chứ tôi không giải thích hết những chỉ tiết về 
Tứ Đề. Như vậy, chúng ta thấy rõ Đức Phật nói Khổ Đề là chỉ lẽ thật ngay nơi bản 
thân chúng ta, để mình nhận thức thấu đáo lẽ thật đó. Rồi mình phăng lần tới 
nguyên nhân. Vì nguyên nhân nào có hiện tượng đau khổ này? Biết được nguyên 
nhân đó rồi, mình tìm cách tiêu diệt nguyên nhân đó cho sạch, nếu sạch rồi thì quả 
khổ không còn. Bây giờ muốn tiêu diệt nó, phải có phương pháp. Phương pháp đó 
là Đạo Đế. Như vậy bốn đề để nhắm thăng vào con người của chúng ta, từ quả đến, 
rồi từ khô đưa đến diệt hết khổ. Chứ không có nghĩa khổ rồi cam chịu khổ, như 
người đời mang thân khổ mà không biết đau khổ. Bởi vì không biết khổ nên họ 
nói cần gì tiêu diệt khổ. Cho nên khi mang thân khổ, họ tưởng là vui, rồi tự hào 
hãnh diện, rồi đủ thứ bịnh theo đó. Họ mang thân khổ mà lại không hay, không 
biết. Chúng ta nghĩ là đáng giận hay đáng thương? Thí dụ như bây giờ có một 


người bịnh nặng, không sống bao lâu nữa, kéo dài lắm sáu tháng hay một năm. 
Nhưng người bịnh trầm trọng như vậy, mà họ cứ giận người này, cứ khinh người 
kia, họ hung dữ với kẻ nọ, tất cả cái tham lam tật xấu đó họ hiện đủ hết. Thì mình 
thấy như vậy là đáng thương hay đáng giận? Mình biết họ mang cái thân khổ đau, 
mỏng manh mà không tự biết. Họ lại dùng nó không đúng, cho nên đáng thương 
chứ không đáng ghét. 


Cho nên chúng ta tu Phật mở màn bằng chữ "Khổ", nhưng kết thúc bằng 
chữ "Lạc". Biết khổ rồi, tiêu diệt nguyên nhân khổ, để được vui chứ đâu phải biết 
khổ để chịu khổ. Như vậy biết khổ rồi tiêu diệt nguyên nhân khổ đề được vui, đó 
là pháp Phật. Còn thế gian thì mở màn bằng vui nhưng mà kết thúc bằng khổ. Thí 
dụ một người chưa biết uống rượu, mà gặp bạn bè kêu lại nài nỉ uống rượu thì lúc 
đó vui lắm, hỉ hả lắm. Nhưng mà uống rồi say, ngã bờ ngã bụi lúc đó lại khổ. Mở 
màn là vui, kết quả là khổ. Đó là cái lầm lẫn của con người. Cho nên đối với đạo 
Phật, ngài chỉ thắng đau khổ là điều căn bản. Cho nên nói khổ để rồi tìm cách tiêu 
diệt nó, để cho được an vui. 


Bây giờ tôi xin hỏi quý vị cái vui trong đạo Phật là vui làm sao? Thí dụ quý 
vị bị đói bụng, đói bụng làm cho mình khổ. Lúc đói bụng làm xót xa trong bao tử 
làm cho mình khổ. Nếu được vài chén cơm ăn no thì lại vui. Như vậy cái khô của 
sự đói bụng lúc trước không còn, tức là hết khổ. Mà hết khổ người ta nói là được 
vui. Vụi đó không phải vui như đi coi hát. Không phải vui như tiệc trà, tiệc rượu. 
Mà là vui an ôn, an nhiên, tự tại trong bản thân mình. Lúc nãy đói quá đi không 
nổi, ngồi đứng không an, sau khi ăn được đôi ba chén cơm thì khỏe mạnh lại. 
Muốn đi thì được, muốn làm gì thì làm được. Đó gọi là vui. 


Cũng như vậy, chúng ta còn mang tấm thân này mà trong đó chứa chấp 
tham, sân, si thì chúng ta còn đau khổ. Nếu tiêu diệt hết tham, sân, si thì còn thân 
này mà lúc đó còn đau khổ không? Hồi nãy tôi nói cái thân này là đau khổ. Nhưng 
bây giờ đây ta biết nguyên nhân đau khổ chính là tham, sân, si. Khi dẹp hết tham, 
sân, s¡ thì còn thân này, mà lúc đó có đau khổ không? Điều này phải xác nhận cho 
thật rõ. Nếu không thì nghe nói "Thân này là khổ thì còn thân này là còn khổ." 
Như vậy những vị chứng được quả A La Hán; tham, sân, si không còn, thì lúc đó 
các ngài cũng hãy còn thân, mà có khổ như mình không? Khi các ngài già các ngài 
có rên rỉ không? Khi các ngài chết, có buồn thảm không? Như vậy để thấy rằng 
tuy còn thân mà hết cái nhân tham, sân, si rồi thì cũng hết đau khổ. Vậy cho nên 
các vị A La Hán khi gần tịch, các vị vui vẻ tịch, không có sợ sệt như mình. 


Như vậy để thấy rõ ràng khi nhân đau khổ không còn, dù còn thân này mà 
quả đau khổ đã giảm, cũng đã bớt đi rồi. Hiểu như vậy quý vị mới thấy hiệu 
nghiệm của sự tu. Chứ để nhiều người không hiểu nói: "Như vậy Diệt Đề là diệt 
sạch nhân đau khô, rồi chết mình mới được Niết Bàn, chừng đó mới hết khổ". Thì 
lúc đó người ta nói chết rồi ai biết mình được Niết bàn? Ai biết mình hết đau khổ? 
Đó là chuyện hứa hẹn xa xôi quá, thiếu thực tế! Ngay trong cuộc sống này, như 
các vị chứng được A La Hán hay như Đức Phật, sau khi thành Phật rồi ngài mới 
được ba mươi mấy tuổi. Trong khoảng ba mươi mốt tuổi đó cho tới tám mươi tuổi 
thời gian bốn mươi chín năm đó ngài cũng già, cũng bịnh, cũng chết, mà ngài có 
khổ như mình không? 


Như vậy mới thấy rằng diệt hết nguyên nhân đau khổ rồi tuy còn thân này 
mà vẫn không có khổ. Đó là bằng chứng cụ thể của sự tu. Ngay trong thân này khi 
mình đạt đến chỗ đó rồi cũng hết đau khổ như thường. Vì vậy cho nên các vị A La 
Hán, hay các vị Bồ Tát, các ngài cũng mang thân mà các ngài không khổ là chỗ đó. 
Vậy để quý vị thấy rõ rằng chúng ta tu là cốt diệt khổ, mà diệt khổ là đề hết khổ, 
mà hết khổ là chúng ta an vui. 


Rồi chúng ta muốn đem an vui cho mọi người. Đó là tự lợi, lợi tha. Mà đó 
cũng là lòng từ bi. Mình biết làm như vậy hết khổ mà người khác đang còn chịu 
đau khổ, mình phải thương họ. Thì lòng thương đó là lòng từ bi. Lúc nào mình có 
giác ngộ thì liền có từ bi. Còn nếu không giác ngộ thì lòng từ bi gượng gượng thôi. 
Không có từ bi thật. Tại sao vậy? Bởi mình không giác ngộ, còn mê lầm, thì còn 
đau khổ. Mà nếu có thương người ta, thì gượng mà thương thôi bởi vì mình có hết 
khô đâu mà lo cho người fa hết khổ được. Thí dụ, nếu mà mình có của nhiều, tự 
mình không có đói, không có thiếu, gặp người khác đói mình muốn giúp để cho họ 
bớt thiếu thì đễ. Còn mình đang đói thiếu như họ mà nói tới thương anh quá, 
thương chị quá thì nói bằng miệng chứ thực tế mình không làm gì được cho họ. 
Cho nên có giác ngộ rồi mới có từ bi, thì cái từ bi đó là từ bi chân thật, do mình 
hưởng được sự an vui của mình rồi mình mới đem sự an vui đó lại cho mọi nØƯời. 


Vì vậy cho nên người tu như chúng ta hiện tại chưa có làm lợi ích cho 
nhiều người. Nhưng mà ráng nỗ lực đi tu; nỗ lực dẹp hết tham, sân, si của mình. 
Khi nó sạch, nó an ồn rồi, khi đó mình muốn giúp lợi ích cho người thì rất là thuận 
lợi. Chứ còn mình chưa hết mà muốn cho người ta được lợi ích thì nhiều khi hơi 
trục trặc. Thí dụ như bình thường thì mình cũng tỉnh táo, cũng sáng suốt. Khi mình 
tỉnh táo sáng suốt thấy huynh đệ nào họ có những cái phiền não rỗi ren thì mình có 
thể khuyên bảo, giảng dạy nghe được lắm. Nhưng mà tới lúc mình gặp gia cảnh 


bối rối, mình cũng làm những việc không được sáng sủa, nói lời không được sáng 
suốt, làm cho người ta mất lòng tin. Vì vậy cho nên cái lợi tha không được trọn. 
Còn nếu mình được tỉnh mãi mãi, thì không bao giờ mình mất lòng tin. Cho nên 
hễ khi nào mình tỉnh giác trọn vẹn, thì cái lợi tha mới được trọn vẹn. 


Như vậy căn cứ ở trên thân này, chúng ta thấy rõ là phải biết nó, bản chất 
nó là vô thường, là đau khổ để rồi chúng ta cố gắng tạo điều kiện cho sự đau khổ 
được tiêu diệt. Mà sạch hết đau khổ rồi thì chúng ta được an vui. Đó là tinh thần 
của pháp Tứ Đề mà trong các bộ kinh A Hàm chúng ta đã học. Bây giờ nói xa hơn 
chút nữa, từ nơi thân vô thường đau khổ này, qua cái nhìn của các vị Bồ Tát. Thân 
này Bồ Tát thấy nó vô thường không? Có đau khổ hay không? Nó cũng vô thường, 
cũng đau khổ nhưng mà các ngày thấy khác nhau một chút. Bởi ngay cái thân vô 
thường đau khổ này, các ngài bươi ra được một cái không vô thường, không đau 
khổ. Hồi nãy là nói theo Tứ Đề. Cái nhìn của Tứ Đề chỉ nhìn nơi thân, nơi tướng 
cho nên thấy thân này là vô thường đau khổ do từ tham, sân, si mà ra. Dẹp được 
hết tham, sân, sỉ thì đau khổ theo đó mà hết. 


Nhưng mà ở đây, qua Đại Thừa hay qua cái nhìn của các thiền sư, thì chúng 
ta thấy một bước khác. Ngay trong cái thân vô thường đau khổ các ngài cũng thấy 
rõ như vậy, biết nó là vô thường đau khổ. Đó là cái gì? Như quý vị học kinh Lăng 
Nghiêm nhờ Đức Phật nói chuyện với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc nói thân 
của ông lúc mười tuổi thì trẻ hơn lúc hai mươi tuôi, và lúc hai mươi tuổi thì trẻ 
hơn lúc ba mươi tuôi, cho tới ngày nay, năm nay, già hơn năm rồi, tháng này già 
hơn tháng trước v.v... Mỗi ngày đổi thay từng phút từng giây. Đức Phật mới bảo 
rằng trong cái sinh diệt vô thường hay trong cái già chết đổi thay đó có một cái 
chưa từng già chết. Đức Phật mới chỉ cho ông cái không già không chết, ở ngay 
trong cái thân già chết. 


Cái không già không chết là cái gì? Cái không già không chết đó Đức Phật 
chỉ từ cái thấy, từ cái nghe. Trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn Phật đưa tay lên xòe 
năm, xòe năm. Phật hỏi A Nan có thấy không? Ngài A Nan trả lời thấy. Phật hỏi 
thấy cái gì? Ngài A Nan nói thấy tay Phật xòe nắm. Phật hỏi: "Tay ta xòe nắm mà 
cái thấy của ông có xòe nắm không?" Ngài A Nan trả lời: "Tay Phật xòe nắm, chớ 
cái thấy của con không xòe nắm". Xòe nắm tức là động, động thì vô thường. Như 
vậy chúng ta thấy ngay trong cái thân vô thường này có cái không phải vô thường, 
không phải sinh diệt. Vì vậy mà ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mở đầu Chứng Đạo ca 
bằng những câu: 


Pháp thân giác liễu vô nhứt vật, 


Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, 
Ngũ uẫn phù vân không khứ lai. 


Ngộ được có thân, pháp thân, rồi pháp thân đó không có một vật, mà pháp 
thân đó cũng gọi là bản nguyên, cũng gọi là tự tánh, cũng gọi là Phật thiện chân. 
Nó sẵn trong đó. Khi mà mình giác ngộ được có pháp thân rồi, thì nhìn lại cái thân 
ngũ uân này như: "Ngũ uân phù vân không khứ lai." Nghĩa là thân ngũ uẫn này, 
chăng khác nào mây nỗi bay qua lại trong bầu trời. Mây bay trong bầu trời quan 
trọng tới mức nào? Lát thì hợp, lát thì tan, khi thì trụ, khi thì tan, lúc có lúc không. 
Có nghĩa lý gì đâu. 


Vì vậy cho nên nhận được pháp thân trong thân ngũ uân này, chừng đó 
mình mới thấy thân ngũ uân này như là mây nổi chợt còn, chợt mất không có 
nghĩa lý gì. Rồi lúc đó thấy: "Tam độc thủy bào hư xuất một." Tam độc là tham, 
sân, s1 chẳng khác nào như cái bọt nước nó chợt nồi rồi chợt tan. Như vậy chúng ta 
còn thân này, chúng ta có khổ hay không? Nếu thấy được điều đó chúng ta có khổ 
hay không? Đối với hàng Nhị Thừa thấy thân này là khổ. Rồi nguyên nhân của 
khổ là ba độc tham, sân, si. Thì qua tới Đại Thừa, nhất là tới Thiền Tông thì ngay 
thân khổ đó, vô thường đó, thấy được có pháp thân chưa từng vô thường, chưa 
từng sinh diệt. Bởi vậy đứng từ pháp thân đó mà nhìn lại thân vô thường sinh diệt 
này chăng khác nào như đám mây nôi. Còn ba độc tham, sân, si như cái bóng nước. 


Như vậy nhân và quả của thân này đều là tạm bợ giả dối không có nghĩa lý 
sì hết. Thấy được như vậy rồi thì đối với thân này còn buồn, còn khổ không? Sự 
còn mắt của nó mình có rên rỉ không? Hiểu như vậy mới thấy rằng ngay trong thân 
vô thường, đau khô mà chúng ta tỉnh giác nhận ra được pháp thân chân thật rồi, thì 
chừng đó, thân vô thường đau khổ này không còn có gì là quan trọng đối với mình. 
Bởi vậy cho nên Bồ Tát nhìn thấy thân này như mây nỗi, thấy tam độc như là bong 
bóng nước cho nên không sợ tam độc mà cũng không quý tiếc thân này. Mà tại sao 
các ngài không sợ tam độc? Bởi vì thấy pháp thân ở trong thân sinh diệt rồi, thì lúc 
đó các ngài còn si hay không? Bởi vì thấy thân này như mây nổi còn gì nữa mà 
tham. Mà hết tham thì không còn sân. Vì vậy các ngài thất tam độc như bong bóng 
nước nỗi rồi tan, không có gì thiệt mà phải sợ. 


Vì mình thấy thân này là thiệt, đó là si mê. Bởi si mê nên tham lam rồi sân 
hận. Vì vậy mình sợ tham, sân, si. Đó là nhân rồi sợ quả khổ. Còn Bồ Tát, bởi thấy 
rõ điều đó, thì các ngài giác ngộ. Mà giác cho nên hết si, hết si cho nên hết tham, 
hết tham thì hết sân. Do đó các ngài coi tham cũng như là bong bóng nước. Hiểu 


như vậy các hàng Bồ Tát không còn sợ thân này là đau khổ. Không còn sợ nguyên 
nhân tạo thành thân đau khổ nữa. Bởi vậy cho nên các ngài vui vẻ. Có vị Bồ Tát 
nào mà buồn không? 


Còn các vị chưa chứng được Bồ Tát, còn tu theo hạnh A La Hán thì các vị 
đó đang tu có vui không? Bởi vì thấy thân này là đau khổ sinh tử; rồi thấy tham, 
sân, si là gốc của đau khổ, mà chưa đẹp hết được thì các ngài chưa vui được, lúc 
nào cũng cô găng để tiêu diệt. Vì vậy mà các ngài khổ hạnh đủ thứ. Còn Bồ Tát 
bởi thấy trong thân vô thường có cái thường, bởi vậy cho nên các ngài không sợ 
sệt, không hoảng hốt mà tâm các ngài hằng an, hằng tĩnh, đó là giai đoạn của Bồ 
Tát. Thì như vậy chúng ta biết rõ chư Bồ Tát, đã thấy được tâm này, ngay nơi 
trong thân này có cái chân thật rỒi, thì các ngài sẽ làm sao? 


Tôi dẫn thêm vị Cổ Đức nói một bài tụng: 
Chư Phật tại tâm đầu, 
Người mê chạy ngoài cầu. 
Trong ôm báu vô giá, 
Chẳng biết một đời thôi. 


Chư Phật tại tâm đầu, tức là ở ngay nơi đầu tâm mình. Sao không nói ở 
đuôi tâm mà nói ở đầu tâm? Bởi vì khi mình thấy niệm lên, trước khi dấy niệm lúc 
đó là động hay là tịnh? Nó tịnh rồi mới dây động chớ? Như vậy trước khi chưa dấy 
niệm thì lúc đó Phật ở ngay trong đó rồi mà dấy niệm là thành chúng sinh. Cho 
nên nói chư Phật ở tâm đầu. Chưa dấy niệm đó, ngay đó là Phật rồi mà mình 
không biết. Nghĩa là đừng dấy niệm tức là Phật đó rồi, nhưng vừa dấy niệm Phật 
thành ở dưới, tức nhiên đợi niệm lắng xuống thì thấy Phật hiện nữa. Như vậy thấy 
rằng niệm dấy lên, thiên hạ chấp cái đó là tâm. Mà thật ra Phật ở đầu niệm chớ 
không đâu hết. Trước khi niệm sinh là có Phật rồi, mà dây niệm thành chúng sinh, 
mà chúng sinh lắng xuống trở về Phật lại chứ có xa xôi gì đâu. Vậy mà Người mê 
chạy ngoài cầu. Người mê chạy kiếm ông Phật ở chỗ này, chỗ kia, ở Tà Lơn, Ông 
Cắm gì đó, chứ không chịu thấy ông Phật ngay tâm mình. Trong ôm báu vô giá. 
Chăng biết một đời thôi, nghĩa là trong tâm mình đã ôm sẵn một hòn ngọc báu vô 
giá mà mình không chịu biết hòn ngọc đó, rồi một đời để trôi qua, uỗông một đời. 


Qua bốn câu rất là đơn giản của các ngài, mình thấy rõ là Phật đâu có ở xa 
mình. Bởi ở ngay đầu tâm đó mà rồi không hiết cứ chạy đầu này đầu kia. Chạy hì 


hục, leo non, leo núi để tìm Phật. Rốt cuộc rồi có gặp Phật không? Có gặp thì gặp 
cái gì chứ không gặp Phật. Rồi mình đã sẵn một hòn ngọc báu vô giá ở trong lòng 
mình mà không biết, để trôi một đời thật đáng tiếc. Đó là một vị thiền sư nhắc cho 
chúng ta biết. 


Tôi nhắc lại một lần nữa, dầu tu theo hạng Thanh Văn hay là hạnh Bồ Tát, 
đều có một mục đích đề đạt được sự yên vui. Nghĩa là hàng Thanh Văn thấy thân 
khổ đề tìm nguyên nhân tiêu diệt khổ, hết khổ rồi được vui. Còn Bồ Tát thấy rõ 
trong thân đau khổ có chân thường an lạc. Cho nên biết có chân thường an lạc rồi 
các ngài trở về sống với sự an lạc đó cũng là an vui. Nhưng mà khi ở hai điểm có 
hai cái từ bi khác nhau. Khi ở hàng Nhị Thừa thấy cái thân này vô thường, đau 
khổ rồi tìm nguyên nhân diệt hết nguyên nhân đau khổ, cho được an vui. Nhìn lại 
những người mang thân đau khổ mà không biết đau khổ, rồi lại say sưa trong đó, 
các ngài khởi từ bi thường chỉ dậy để cho người ta diệt nguyên nhân đau khổ để 
cùng được vuj Đó là tinh thần của Nhị Thừa. 


Còn Bồ tát thì khác. Bồ Tát thấy ngay trong thân vô thường đau khổ có 
chân thường, an lạc trong đó cho nên các ngài không dạy mình lối dẹp tham sân si, 
mà các ngài dạy mình phải giác ngộ. Phải thấy được chân thật ngay trong hư dối. 
Nếu thấy được chân thật ấy rồi, thì đó là phá được si. Phá được si rồi thì tham 
cũng hết, sân cũng hết. Thì đó cũng là dẹp tham, sân, si. Nhưng mà ở đây dẹp mà 
không dạy pháp tu mà chỉ mình phải thấy. Vì vậy mà Thiền Tông gọi là Kiến Tánh 
Khởi Tu. Thấy được chân thật rồi sau đó mình từ từ xóa bỏ mê lầm. 


Vì vậy cho nên, vào hàng Đại Thừa, khi mà dạy người ta thấy cái khổ rồi 
để thoát khổ, bằng cách chỉ thăng chỗ đó hơn là chỉ cách diệt ba độc. Và chỉ thăng 
cho mình thấy trong thân vô thường có chân thường. Bao giờ lúc nào cũng chỉ 
điều đó cho nên bao nhiêu kinh điển Đại Thừa, nếu quý vị đọc sẽ thấy. Thí dụ như 
trong kinh Pháp Hoa thì Phật nói chỉ có một Phật Thừa, rồi chỉ thắng cho mình cái 
tri kiến Phật. Kinh Lăng Nghiêm cốt chỉ cho mình thấy được chân tâm. Còn kinh 
Viên Giác cốt chỉ cho mình thấy tính Viên Giác. Thì kinh nào cũng nhằm cái đó là 
sốc. Như vậy mình phải hiểu tại sao tỉnh thần Đại Thừa nhắm thăng vào đó. 


Cho đến Thiền Tông cũng vậy. Chỉ cho mình kiến tánh, nhận cho ra cái đó 
rồi mới kiến tánh khởi tu. Thì cái đó là gốc của sự tu, đó là nguồn gốc cho mình 
thấy ngay nơi thân tạm bợ hư dối có cái chân thật. Vì chủ yếu của mình tu đây là 
đừng lầm nhận thân giả dối cho là chân thật. Mà nếu lầm nhận giả dối cho là chân 
thật rồi mỗi mê lầm kéo theo dài dài không bao giờ kể hết. Còn bây giờ mình thấy 


rõ nó rôi, từ giả dôi mình tìm ra sự chân thật ở trong, rôi tự nhiên mình thây nó là 
tâm thường như mây nôi. Tự nó giải quyêt được bao nhiêu vân đê. 


Vì vậy cho nên Đại Thừa là đốn ngộ, mau là ở chỗ đó. Vì vậy lòng từ bi 
của Đại Thừa, khi nhận mình có cái chân thật rồi, đối với thân này mình hết quan 
trọng. Bởi hết quan trọng thì mình hết đau khô, thì lúc đó thương xót muốn chỉ 
dạy cho người ta. Chỉ dạy điều gì? Thì giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói, 
cho rằng thấy bạn nghèo quá, lang thang, say sưa liền cho hòn ngọc báu, cột trong 
chéo áo đó. Cho cái đó, nếu bạn quên, chỉ cho cái đó lẫy ra xài thôi. Lấy cái đó 
làm then chốt để dậy tu, lòng từ bi chỉ thăng chỗ đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng 
cả đời Bồ Tát Thường Bất Khinh làm việc gì, gặp ai ngài cũng nói: "Tôi không 
dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật." Tức là cốt chỉ cho ai nẫy cũng 
đều có của báu đó. Nghĩa là nhận cho ra của báu đó là một việc làm suốt cả cuộc 
đời của các ngài. 


Hiểu được chỗ đó quý vị mới thấy bao nhiêu chư Bồ Tát đều nhằm thắng 
chỉ cho chúng ta phải làm sao nhận ra hòn ngọc báu đó. Thì như vậy quý vị mới 
thấy rõ không có nói riêng về hàng Đại Thừa, Bồ Tát mới có từ bi mà hàng Nhị 
Thừa cũng có từ bi vậy. Nhưng từ bị nhìn khác hơn bên Đại Thừa. Hai bên khác 
nhau như vậy cho nên chúng ta mới thấy có chia ra Tiểu Thừa, Đại Thừa. Nhưng 
mà mục tiêu chính yếu đều là thấy rõ thân này là gốc. 


Thấy rõ thân này là gốc rồi kế đó là tìm cách nào giải hết đau khổ đưa tới 
an vui. Như vậy là chủ yếu đạo Phật dù Tiểu Thừa, Đại Thừa cũng là đem lại 
nguồn an vui cho chúng sinh. Chứ không nói đau khổ, chán nản. Đem lại nguồn 
vui tức là an ôn phấn khởi vui tươi. Cho nên quý vị thấy ai mà tu lâu, tu có hiệu 
lực thì người đó không phải người buồn mà là người vui. Ngoài ra tu lôi thôi thì 
còn nghĩ sự được ít, mất nhiều, thì đó còn buồn vui. Chứ thật tình tu có đạo lực thì 
ít có buồn vui. Thì như vậy mới thấy rõ đạo Phật là đem lại nguồn vui cho chúng 
sinh, chứ không phải đau khổ. 


Vì vậy cho nên người tu theo đạo Phật là cốt hết khổ. Cho nên tất cả chúng 
ta từ Tăng Ni cho tới Phật tử nam nữ, mỗi người tu làm sao mỗi ngày bớt khổ thì 
mới gọi là thật tu. Chứ còn tu mà cứ càng ngày càng chồng chất thêm những khổ 
đau, đó chưa phải là biết tu. Như vậy tu có nghĩa là giải khổ, chứ không phải tu để 
mà thêm khổ. Dầu cho ở chùa, dầu cho học đạo nhiều năm mà chưa có bớt khổ 
cũng chưa phải là biết tu. Thì như vậy chúng ta học đạo là cốt làm sao cho hết khổ. 
Mà muốn hết khổ là phải nhận ra hòn ngọc báu của mình hay là nhận ra được pháp 
thân. 


Cho nên tôi nhắc lại câu chuyện của ngài Cảnh Thăng. Ngài ngồi trong am 
với chú thị giả nghe ở ngoài kia có con rắn nó bắt con nhái thì con nhái kêu ẹo ẹo 
ở ngoài. Ngài hỏi chú thị giả tiếng gì ở ngoài. Chú thị giả đáp là tiếng rắn bắt nhái 
kêu. Ngài nói: "Chúng sinh khổ, lại có khổ chúng sinh". Như vậy thì con rắn bắt 
con nhái, thì con nhái bị con răn bắt là chúng sinh khổ, còn khổ chúng sinh là ai? 
Là chú thị giả hay là ai? Là người mà quên mình theo vật. AI quên mình theo vật 
thì người đó đều khổ hết. Đó là khổ chúng sinh. Bởi vì chúng ta ngay nơi mình có 
hòn ngọc báu mà lúc nào cũng quên nó, mà cứ chạy theo âm thanh sắc tướng bên 
ngoài. Bởi chạy theo âm thanh sắc tướng bên ngoài cho nên bị vô thường chỉ phối. 
Do đó mà khổ. Bởi vậy cho nên khi nghe tiếng mà chỉ biết tiếng chứ không nhớ 
mình. Vì vậy cho nên cảnh khổ là chúng sinh khổ. Mà quên mình đó là khổ chúng 
sinh. Đề thế cho ông thị giả, nếu trả lời cho câu hỏi của ngài Cảnh Thanh thì tôi sẽ 
nói: "Quan Âm diệu trí lực. Năng cứu chúng sinh khổ." 


Để kết luận bài nói chuyện hôm nay, tôi xin dẫn một bài kệ của thiền sư 
Chân Nguyên ở Việt Nam đời Lê để cho quý vị nhớ mà tu: 


Nhất tánh viên mỉnh cá cá đồng, 
Bao la thiên địa tổng hư không. 
Ngã kim trực chỉ Tây Lai ý, 
Tâm tịch linh trỉ thị chánh tông. 


Nói rằng Nhất tánh viên minh cá cá đồng tức là một tánh tròn sáng mà mỗi 
người ai cũng đồng có, ai cũng có tánh tròn sáng như vậy. Bao la thiên địa tổng hư 
không tức là nó bao trùm cả trời đất và hư không. Nếu mình thấy được tánh đó thì 
cái thân này thật là bọt bèo không đáng kế gì hết. Ngã kim trực chỉ Tây Lai ý 
nghĩa là nay tôi nhắm thắng ý Tây Lai, tức là ý của tô sư từ Ấn Độ sang, ý đó là 
tâm tịch linh tri thị chánh tông. "Tâm tịch", chữ Tâm hồi nãy tôi nói là tâm đầu. 
Tâm là chỉ cho cái tâm vọng tưởng phân biệt của mình đó. Mà tâm vọng tưởng 
phân biệt nó lặng đi rồi thì còn "Linh Tri" tức là hiểu biết sáng suốt, không phân 
biệt. Đó chính là “Chánh Tông”. “Tâm tịch linh tri thị chánh tông” nghĩa là những 
tâm vọng tưởng lặng xuống còn linh tri sáng suốt đó, tức là "Chánh Tông" mà tổ 
Bồ Đề Đạt Ma đem sang. Vì vậy cho nên bản dịch: 


Một tánh sáng tròn mỗi mỗi đồng, 


Bao trùm trời đất cả hư không. 


Nay ta nhắm thẳng Tây lai ý, 
Lòng vắng biết thiêng ấy chánh tông. 


Như vậy tất cả chúng sinh ta tu mà nhất là tu thiền thì thấy cái ý tổ sư từ Ấn 
Độ sang rõ ràng bằng một câu kết thúc này: "Lòng vắng biết thiêng ấy chánh tông”. 
Thì quý vị nhớ rằng ứng dụng như vậy thì đời tu chúng ta không uống, mà đó cũng 
là ý của tô sư từ Ấn Độ sang. 


+ Sã 
Đề tài thuyết giảng:BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 
Thiền sư :Thích Thanh Từ 
Thiền viện :Chân Không (Vũng Tàu) 
Năm :Xuân Bính Dần (1986) 


Sưu tầm và đánh máy: Thanh-Sơn 
VA-2002 


